MỤC ĐÍCH VÀ ĐƯỜNG LỐI SỐNG 
The Aim and Waw of Liƒe 


Hòa thượng K. 5. DHAMMANANDA 
Hòa thượng THÍCH TÂM QUANG dịch 


MỤC ĐÍCH VÀ ĐƯỜNG LỐI SỐNG 


Hòa thượng K. Sri Dhamtnananda 
Hòa thượng Thích Tâm Quang dịch 


Nguyên tác: 
The Aimn and Way oƒ Lic 


œ-#-& 


Bình Ansson hiệu đính uà trình bàu 
Perth, Western Australia 
17/11/2021 11:17 PM 


MỤC ĐÍCH VÀ ĐƯỜNG LỐI SỐNG 


Hòa thượng K. Sri Dhamtmananda 
Hòa thượng Thích Tâm Quang dịch 


Là một con người chúng ta phải có một mục đích cho cuộc 
sống. Kẻ không theo đúng con đường chính đáng của đời sống 
sẽ không bao giờ tìm thấy mục đích cuộc đời và nếu không gìn 
giữ một vài nguyên tắc cao thượng, kẻ đó có thể trở nên nguy 
hiểm cho xã hội. Chắc chắn là các khoa học gia và các nhà tâm 
lý học đã mở rộng chân trời trí thức nhưng họ cũng chưa thể 
cho chúng ta mục đích trong đời sống mà chỉ có những nguyên 
tắc cao thượng mới có thể đạt được. 


Tôn giáo trong lúc tiên khởi cũng phát triển nhân đạo để gìn 
giữ những đức tính của con người. Sau này, tôn giáo đề cập đến 
như một định luật thiêng liêng. Tuy nhiên, con đường cao 
thượng của đời sống được bàn luận nơi đây là một phương pháp 
được chứng nghiệm bằng cách trau dồi trí óc con người có thể 
đạt được trí tuệ tối thượng. 


Các quốc gia với những cố gắng thay thế nguyên tắc cao 
thượng của tôn giáo bằng chủ nghĩa xã hội hay duy vật cho thấy 
đã bị thất bại trong thời đại này. Rõ ràng con người phải có một 
số nguyên tắc cao thượng để đạt được sự tin tưởng trong cuộc 
sống. 


Con người phải chọn một đường lối hữu lý và có ý nghĩa cho 
cuộc sống căn cứ vào niềm tin tưởng vững chắc của mình và 
không nên chỉ đặt nền tảng vào niềm tin thần thoại, thực hành 
truyền thống và lý thuyết không thôi. Ta không nên áp bức 
người khác chấp nhận bất cứ định luật tôn giáo đặc biệt nào của 


4 


mình hay lợi dụng khai thác tình trạng nghèo khổ, mù chữ hay 
lúc xúc động để xúi người đó theo niềm tin của mình. 


Một người phải được tự do lựa chọn lựa đường lối hữu lý cho 
cuộc sống theo tầm hiểu biết của mình. Theo tôn giáo một cách 
mù quáng chỉ làm hại đến trí óc và phẩm cách của con người. 
Con người có kiến thức thông thường để phân biệt giữa cái 
phải và trái. Con người có thể tự mình thích nghi với những 
hoàn cảnh thay đổi. Cho nên con người chọn một con đường 
đáng kính của đời sống, một cuộc sống thích hợp và đạt được 
tiêu chuẩn những mong ước của mình. Con người phải được 
hướng dẫn đúng cách trong phương diện ấy và tự mình quyết 
định mà không phải trông nhờ vào bất cứ một hình thức áp 
bức nào cả. 


CON ĐƯỜNG TRUNG ĐẠO 


Con đường cao thượng của đời sống được giới thiệu tại đây 
là một hệ thống giáo dục thực tiễn về việc mở mang tâm trí 
được thế giới biết đến từ 25 thế kỷ qua. Người sáng lập ra con 
đường này là một vị Thầy giác ngộ và từ bi nhất. Phương pháp 
này cũng được gọi là con đường Trung-Đạo, con đường chính 
đáng của đời sống, một hệ thống triết lý-đạo đức, một phương 
pháp tự mình thực hành lấy và cũng được nhận thức là một 
con đường giải thoát và hữu lý. Phương pháp này dạy chúng 
ta ba điều ấy là: giữ không làm những hành động xấu, làm 
điều thiện cho người khác và giữ tâm trí thanh tịnh lành mạnh. 

Thông điệp này rất có ý nghĩa và thực tiễn. Đúng, người ta 
gặp khó khăn khi thực hành những điều này. Lý do là vì nhược 
điểm cố hữu của con người. Hạnh kiểm của con người giữ một 
vai trò quan trọng nhất trong đường lối sống. Đức Đại Đạo Sư 
này có lần nói: "Giáo Lý của Ta không phải là để đến mà tin 
theo, mà là để thực hành”. Điều này khuyến khích người ta 
nghiên cứu tường tận giáo lý của Ngài và tự suy xét nên hay 


S) 


không nên chấp nhận giáo lý này. Không một ai bị mời đến để 
chấp nhận đường lối sống này mà không hiểu thấu giáo lý của 
Ngài. 

Nghỉ thức và nghỉ lễ không cần thiết, hy sinh các súc vật đều 
không có một ý nghĩa gì trong đường lối cao thượng của đời 
sống. Niềm tin dị đoan, sợ hãi các đấng siêu nhiên và các học 
thuyết bí mật không được khuyến khích. Người dân hoàn toàn 
tự do trong việc điều tra những giáo lý của Ngài và đặt những 
câu hỏi để làm sáng tỏ những điều nghi ngờ. Theo vị Thầy về 
đường lối của đời sống, ta không nên tin là giúp đỡ người khác 
để họ theo chỉ vì người sáng lập ra phương pháp cao quí ấy là 
một hiền triết vĩ đại hay là vì theo truyền thống đã được chấp 
nhận bởi một số đông; nhưng chính là bằng cách lý luận và hiểu 
biết thông thường có thể cho ta quyết định chấp nhận phương 
pháp ấy. Vị Mô Phạm này cũng khuyên bất cứ ai không nên 
chấp nhận hay bác bỏ hoàn toàn vội vàng điều gì dưới áp lúc 
nhưng nên điều tra kỹ càng truớc khi đi đến quyết định tối hậu. 


CON ĐƯỜNG CAO QUÝ 


Con đường cao quý, Bát Chánh Đạo dạy bởi Đức Phật là Chánh 
Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh 
Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm và Chánh Định. (Tiến Sĩ 
Rhys Davids, một học giả người Anh nổi tiếng, nghiên cứu về 
Đông Phương Học tuyên bố: "Là Phật Tử hau không phải là Phật 
Tử, tôi đã quan sát tmọi hệ thống của các tôn giáo trên thế giới, tôi đã 
khám phá ra không một tôn giáo nào có thểuượt qua được uẻ đẹp uà 
sự quán triệt Bát Chánh Đạo uà Tứ Diệu Đếcủa Đức Phật. Tôi rất 
mãn nsuuện em ứng dụng cuộc đời tôi theo cơn đường đó”. 


Con đường Trung-đạo độc nhất này là đạo lý căn bản đưa con 
người tới cuộc sống cao thượng và an lạc. 


Con đường Trung-đạo không phải là một con đường trừu 


6 


tượng và cũng không phải là một con đường nghỉ thức. Con 
đường này cũng chẳng phải giáo điều và cũng chẳng phải hoài 
nghỉ chủ nghĩa, chẳng phải tự mình say đắm mải mê và cũng 
chẳng phải tự mình hành xác, chẳng phải là thuyết bất diệt và 
cũng chăng phải là thuyết hư vô, chẳng phải là một định luật 
ban hành bởi chức quyền thần thánh nào đó và cũng chẳng 
phải chỉ thuần túy là trí tưởng tượng của một người. Đó là con 
đường Giác Ngộ, một phương cách để giải thoát khỏi khổ đau 
và bất toại nguyện. Con đường này bác bỏ ý kiến là con người 
ngày nay đau khổ vì tội nguyên thủy. Mỗi sinh vật, kể cả đời 
sống của cây cỏ, đều chứng nghiệm khổ đau. Mỗi con người 
mang theo nơi cá nhân mình những điều tốt và những điều 
xấu. 


Người theo con đường Trung-đạo tìm thấy niềm an lạc và 
hạnh phúc thực sự. Con người có thể tiến tới một cuộc đời 
đáng kính mà không cần phải làm tôi mọi cho bất cứ một niềm 
tin nào, góp phần vào an lạc và hạnh phúc của mình bằng cách 
sống hài hòa với những người khác và với môi trường chung 
quanh. 


BẠN GẶT CÁI GÌ BẠN GIEO 


Con đường Trung-đạo thỏa mãn hầu hết các khát vọng sâu 
xa và cao quý của nhân loại. Đúng là nó có thể đem đến sức 
chịu đựng khó khăn và căng thăng hàng ngày ngoài việc đem 
mục đích cho đời sống. Con đường đó không đem sợ hãi đến 
cho con người. Làm tốt được tốt và làm xấu được xấu. Mỗi 
hành động đều có phản ứng riêng của nó. Đó là định luật vũ 
trụ. Con đường trung đạo hoàn toàn đồng ý với các định luật 
căn bản trên và con người bị chi phối bởi các định luật này, 
"bạn gặt cái gì bạn gieo”. 


Con người gây ra các hành động tội lỗi do tham lam, sân hận 
và ngu si. Những nhược điểm trên có thể vượt qua được bằng 


Z 


sự phát triển năng khiếu bản thân. May mắn hay rủi ro mà con 
người chứng nghiệm trên thế giới này không phải là do ảnh 
hưởng bên ngoài mà là do các hành động tốt hay xấu, do các lời 
nói và việc làm mà chính họ đã vi phạm trước đây. Vì lý do trên, 
giáo lý này dạy: "Chúng ta là kết quả những việc chúng ta làm 
ở quá khứ và chúng ta sẽ là kết quả của những việc chúng ta 
làm bây giờ”. Trên đây có nghĩa là chúng ta chịu trách nhiệm 
mọi điều trong đời sống của chúng ta. 


Tha thứ tội lỗi không được thừa nhận trong đường lối sống 
này. Ta chịu trách nhiệm về hành động tốt xấu của chính mình. 
Kẻ phạm tội lỗi phải đối đầu với hậu quả. Con đường duy nhất 
là phải thanh lọc tâm trí khỏi các tội lỗi và chỉ làm việc thiện. 
Chỉ bằng cách huấn luyện tâm trí sau một thời gian dài, tinh 
thần mới trở nên thanh tịnh. 


Con đường Trung-đạo dạy chết chưa phải là chấm dứt cuộc 
đời. Một chúng sinh chỉ là tổng hợp của các năng lượng giữ các 
yếu tố lại với nhau. Cái chết về cơ thể của một chúng sinh chỉ là 
một cảnh nhỏ xen vào giữa cái vòng sinh tử, tử sinh tiếp nối. 
Cho nên một chúng sinh 'không giống như vậy và cũng không 
khác" tiếp tục sống đời này qua đời nã, cho đến khi mục đích 
của cuộc đời cuối cùng đạt được. 


Theo lời dạy này, nhân quả là một phần rất quan trọng trong 
đời sống của chúng ta. Trong vòng nhân quả, nguyên nhân đầu 
tiên không nhận thức được vì nhân chưa thành quả, và quả 
quay về trí thành nhân. Mãi vật hiện hữu đều phụ thuộc lẫn 
nhau (duyên). 


VỊ THẦY VĨ ĐẠI 

Người sáng lập ra phương pháp độc nhất này không phải là 
một nhân vật thần thoại mà là một Đại Đạo Sư đã sống thực sự 
trên thế giới này. Ngài không bao giờ tự giới thiệu mình là một 


8 


siêu nhân nhưng là một con người đã hiểu được chân lý tuyệt 
đối: Định luật vũ trụ hay phổ quát, bí mật của đời sống và 
nguyên nhân chính của khổ đau và hạnh phúc. Ngài không 
thần thánh hóa. 


Ngày nay Vị Thầy này không những chỉ được tôn kính bởi 
hàng trăm triệu đệ tử của ngài mà cũng được tôn kính bởi các 
nhà trí thức, văn hóa khắp thế giới. Mặc dù Con Người Cao 
Quý đó, Người Giải Phóng Nhân Loại đó, Nhà Cách mạng Xã 
Hội đó, Nhà Dân Chủ và Sáng Tạo Cảm Hứng đó, đã qua đời 
nhưng đã để lại một thông điệp cao quí cho nhân loại theo để 
diệt trừ đau khổ, nghèo túng, sợ hãi, lo lắng và bất toại 
nguyện. Từ cái thông điệp của Ngài, con người có thể đạt được 
hạnh phúc trong đời sống này và cho kiếp sau: sự giải thoát 
chủ yếu tất cả đau khổ của con người. 

Vị Thầy Vĩ Đại này an ủi kẻ khốn cùng. Ngài giúp đỡ người 
nghèo khổ không được săn sóc. Ngài làm đời sống những 
người lừa dối thành cao quí và thanh tịnh hóa các đời sống của 
tội phạm. Ngài an ủi kẻ yếu hèn, đoàn kết người chia rẽ, giác 
ngộ kẻ ngu tối, và làm sáng tỏ các điều nghi ngờ, thần bí, nâng 
cao kẻ mất phẩm cách và trang nghiêm phẩm cách người cao 
quý. Người giàu lẫn người nghèo, các bậc thánh lẫn kẻ tội 
phạm ai nấy đều quí mến Ngài. Các Nhà Vua độc tài hay đạo 
đức, các hoàng tử hay các nhà quý phái nổi danh hay tầm 
thường, những nhà triệu phú hảo tâm hay keo kiết, những học 
giả kiêu căng hay thông minh, những kẻ cơ cực, cùng khổ, 
những công nhân bị áp bức, kẻ giết người ác độc, kẻ ăn thịt 
người, kỹ nữ bị khinh miệt - tất cả đều được lợi lạc bởi con 
đường sống cao thượng, bởi trí tuệ và lòng từ bi của Ngài. 


Tấm gương cao quý của Ngài là nguồn cảm hứng cho tất cả. 
Phong thái thanh thoát và an lạc của Ngài đương nhiên xoa 
địu người phiền não.Thông điệp hòa bình và khoan dung của 
Ngài được hoan nghênh bởi tất cả với niềm vui khôn tả, đem 
lợi lạc cho mọi người may mắn được nghe thấy và thực hành. 


5 


Ý chí sắt thép của Ngài, trí tuệ sâu xa, tình thương bao la, từ bi 
không biên giới, lòng vị tha, sự từ bỏ dũng cảm, thanh tịnh tuyệt 
đối, nhân phẩm lôi cuốn, phương pháp gương mẫu sử dụng để 
trình bày giáo lý và sự thành công cuối cùng của Ngài - Tất cả 
những yếu tố trên gây cảm hứng cho một phần năm nhân loại 
trên thế giới ngày nay hoan hô và tôn kính Vị Thầy như một 
giáo chủ tối thượng. 


Vị Thầy cao thượng này đã hy sinh lạc thú trần tục để cứu 
nhân loại đau khổ tìm ra Chân Lý và chỉ dẫn con đường giải 
thoát khỏi khổ đau. Ngài thăm viếng người nghèo khổ trong 
khi các Vua và các đại thần đến thăm Ngài. Sau khi Ngài giác 
ngộ Ngài đã dâng hiến 45 năm cuộc đời của Ngài để hướng dẫn 
chúng sinh vốn bị lừa dối, được vào đời sống có ý nghĩa, đáng 
kính và an lạc. 


Đức Đại Đạo Sư này không sợ một ai cả và cũng không gieo 
sợ hãi cho người khác. Đó là một đức tính mà tất cả mọi người 
phải nên trau dồi trên thế giới tàn phá bởi chiến tranh của chúng 
ta, nơi đây điều quý giá nhất - đời sống - bị hy sinh tại bệ thờ 
của bạo lực và võ khí đã gây sợ hãi, căng thắng và thù hận. Ngài 
cũng không tạo dục vọng về lạc thú nhục dục làm phương tiện 
để giới thiệu con đường cao thượng của đời sống. 


Ngài là một khoa học gia toàn hảo trong việc nghiên cứu đời 
sống; là một nhà tâm lý học toàn bích phân tách về bản chất của 
tâm trí rộng đến mức giáo lý của Ngài được tán thưởng như một 
phương pháp khoa học. Những khám phá của khoa học hiện 
đại chưa bao giờ mâu thuẫn với giáo lý của Ngài. 


Với những nhà triết học vĩ đại và những nhà tự do tư tưởng 
không thành kiến, Ngài là một vị thầy hiểu rõ điều kiện trần thế 
theo đúng viễn cảnh của nó. Với những nhà luân lý học, giáo lý 
của Ngài là điều lệ cao nhất về kỷ luật. Ngài tượng trưng cho sự 
toàn bích. "Ngài là người mẫu toàn hảo cho tất cả những đức 
hạnh mà Ngài thuyết giảng". Với những nhà duy lý học, Ngài 


10 


là một vị thầy cao thượng tư tưởng phóng khoáng nhất. Với 
những nhà tự do tư tưởng, Ngài là vị thầy khuyến khích người 
dân tự do suy nghỉ để tìm ra chân lý. Với những nhà "cho rằng 
không thể biết" (ngoại trừ vật chất), Ngài là một vị thầy rất 
quân tử và hiểu biết hướng dẫn nhân loại. 

Chắc chắn Ngài là một vị thầy có tài thuyết phục nhất trong 
số tất cả các thầy vi đại. Ngài không bao giờ sử dụng tính cách 
ép buộc hay sợ hãi là phương tiện để quy nạp. Ngài giới thiệu 
con đường cao thượng cho đời sống không cần dùng đến cả 
nhãn hiệu tôn giáo. Điều Ngài muốn là nhìn thấy người dân 
sống hòa hợp như những chúng sinh có văn hóa không làm 
hại ai, và mãn nguyện bằng cách duy trì lời khuyên cao quý 
của Ngài. 

Ngài là một người phục vụ cho nhân loại rất khiêm nhường, 
không mà ng tới cả khen ngợi lẫn chê bai. Ngài không đài hỏi 
người ta phải đến sùng bái Ngài hay cầu nguyện Ngài để được 
giải thoát. Ngài không trình bày thông điệp của Ngài bằng kỹ 
thuật vuốt ve để thu hút hay cái gọi là thân thông phép lạ 
nhưng bằng cách giáo dục và thuyết phục đại chúng. 


AN LẠC, HẠNH PHÚC VÀ CỨU RÕI 


Ngày nay, thông điệp hòa bình của Vị Thầy Vĩ Đại của Hoàn 
Vũ này lại thiết yếu hơn từ trước tới nay nhất là tại thời điểm 
khi con người bị đầu độc bởi bạo lực, tham lam, ghanh ghét, 
kiêu hãnh và tham đắm vì muốn thống trị thế giới. 

Vị Thầy này sinh ra trên thế giới này để xóa tan cái tăm tối 
của ngu si, để cứu thế giới khỏi các điều bất hạnh. Theo kiến 
thức thông thường, khắp trên thế giới, đa số con người sống 
không thực hành hình thức nào của một đời sống cao thượng 
cả. Tuy nhiên, nếu con người cố gắng nghiên cứu và hiểu thấu 
điều mà Vị Đại Đạo Sư giảng dạy, nghi ngờ sẽ sáng tỏ, và họ 


11 


sẽ nhận thức được giáo lý của Ngài góp phần hữu hiệu để tìm 
thấy mục đích của đời sống. 

Dù người ta có tin Ngài hay không tin Ngài, giáo lý của Ngài 
vẫn tác dụng sâu xa đến tất cả mọi người. Thông điệp của Ngài 
được truyền bá mà không gây một bạo động nào. Một sự kiện 
rất nghĩa lý là không một giọt máu nào đã bị đổ ra dưới danh 
nghĩa của Ngài. Đương nhiên đó là một kỷ lục phi thường trong 
lịch sử thế giới phải được viết nên bằng chữ vàng. Giáo lý này 
soi sáng con đường nhân loại có thể vượt qua thế giới bất toại 
nguyện tới một thế giới trí tuệ, yêu thương, hòa bình và hạnh 
phúc. 


Giáo lý từ 25 thế kỷ qua của Đức Đại Đạo Sư vẫn đủ mạnh để 
đương đầu với bất cứ sự thử thách nào không nao núng và 
không cần phải thuyết minh lại giáo lý căn bản; vì giáo lý mà 
Ngài thuyết giảng giá trị đời đời và là chân lý tuyệt đối. 

Giáo lý coi đức hạnh là điều kiện tiên quyết để đạt được giải 
thoát khỏi thế giới khổ đau. Điều kiện tiên quyết khác là trí tuệ. 
Đức hạnh như cái xe mang ta đến cửa giải thoát, nhưng cái chìa 
khóa thực sự để mở cửa là trí tuệ. 


THIÊN ĐƯỜNG HẠNH PHÚC 

Những tín đồ của lối sống này không tự coi mình là những 
người được chọn lựa để đạt thiên đường hạnh phúc. Họ tin là 
con người tự tạo cho mình địa ngục hay thiên đường tùy theo 
tư cách cư xử và đường lối sống của chính mình. Đau đớn trong 
địa ngục hay hạnh phúc trên thiên đường cũng có thể chứng 
nghiệm ngay tại đời sống trần thế chứ không phải chờ đợi tới 
kiếp sau, đó là niềm tin thông thường. 

Vị thầy cao quý này không bao giờ thuyết giảng gieo sợ hãi 
cho con người như hỏa ngục hay quyến rũ con người với hạnh 
phúc thiên đường trường cữu mà chỉ bầy tỏ bản chất thực sự 


12 


của đời sống và vũ trụ. Theo giáo lý của Ngài, bất cứ ai cũng 
có thể vui hưởng thiên đường hạnh phúc nếu người đó sống 
theo con đường chính đáng của cuộc đời. Thiên đường không 
chỉ dành riêng cho một nhóm nào trong cộng đồng tôn giáo. 
Thiên đường mở cho tất cả mọi người - cho bất cứ ai có một 
đời sống cao thượng. 


Khoan dung, kiên nhẫn và hiểu biết là những đức hạnh trong 
giáo lý của Ngài. Thêm vào, thương yêu, hảo tâm, từ bị, và 
cảm tình với mọi người không chỉ hạn hẹp với con người 
nhưng cũng trải rộng đến mọi chúng sinh - vì phá hoại đời 
sống của con người hay một con vật cũng vẫn là độc ác và bất 
công, chống lại với giáo lý của Đức Đại Đạo Sư này. 


Để sống hài hòa, vị thầy này cũng khuyên đệ tử của Ngài 
kính trọng quan điểm của người khác và chấp nhận nếu là sự 
thực bất kỳ ở đâu. Ngài tán thành khoan dung đối với những 
thực hành truyền thống và văn hóa của người khác nếu những 
việc này vô hại. 


LỐI SỐNG 


Lối sống này rõ ràng, hợp lý, và đáp ứng hoàn toàn được tất 
cả những câu hỏi quan trọng và những vấn đề của đời sống. 
Đường lối này cung cấp một nền móng vững chắc giúp nhân 
loại xây dựng lối sống tích cực và tốt đẹp hơn. 


Phương pháp này không chia rẽ nhân loại thành hai nhóm, 
nhóm "được cứu" và nhóm "bị mất". Là một hệ thống văn 
minh và hiểu biết, phương pháp này dạy chúng ta làm thế nào 
thuần hóa kẻ dữ và thanh tịnh hóa kẻ bị giam cầm. 


Theo đường lối sống này các tín đồ không miệt mài trong 
cầu nguyện van xin. Họ tin tưởng vào sự quan trọng của nỗ 
lực cá nhân và sự hữu hiệu của thiển định để tự chiến thắng, 
tự kiểm soát, tự thanh tịnh hóa, và giác ngộ. Thiền định được 


13 


sử dụng như thuốc bổ cho cơ thể và cho trí óc. 


CON NGƯỜI CÓ THỂ RÈN ĐÚC ĐỜI SỐNG CỦA MÌNH 


Phương pháp này cho rằng tâm trí là một sức mạnh mãnh liệt 
- là kẻ sáng tạo và là kẻ hủy diệt nhân loại giống như kiến trúc 
sư số phận cho loài người. Cho nên ta có khả năng rèn đúc bất 
cứ điều gì nếu ta biết làm sao phát triển và ứng dụng thích đáng 
tâm trí. 


Thực ra, lối sống này đã là ngọn đèn báo hiệu tuyệt vời chiếu 
sáng trên ngọn đồi để hướng dẫn nhân loại làm tròn nhiệm vụ 
cho mục đích cuộc đời. Qua phương pháp này con người có thể 
xóa tan cái tối tăm của ngu sỉ. Theo đúng lời chỉ dẫn về lối sống, 
con người biết làm thế nào sử dụng đời sống của mình đầy đủ 
ý nghĩa nhất. Thật ra thế giới ngày nay bị thâm thủng với những 
đị biệt về chủng tộc, chính trị, tôn giáo, công xã và lý tưởng. Để 
giải quyết các vấn đề phức tạp đó, con người phải thực thi tinh 
thần nhân đạo và khoan dung đối với nhau. Phương pháp cao 
thượng đó khắc sâu trong tâm trí luân-lý đạo đức hợp tác vì lợi 
ích hoàn vũ. Nhân loại phải hiểu việc phát triển tỉnh thần quan 
trọng hơn phát triển vật chất vì hạnh phúc cho con người. Chân 
Lý, phục vụ, nhân đạo và tình thương phải được thực hiện để 
thế giới này trí thành một nơi tốt đẹp hơn cho chúng ta sống. 


THỰC TẠI 

Do giác ngộ, vị thầy phóng khoáng này tuyên bố: 

- Đúc hạnh 0i đại nhất đạt được từ sự trau dồi tình thương đại đồng; 

- Hạnh Phúc tối thượng là hạnh phúc phát xuất từ tâm hồn thanh 
thản; 

- Chân lú tuuệt đối đạt được qua sự thấu triệt nguuên nhân khổ ñau 
CủA CƠ TISưỜI. 


14 


- Tôn giáo cao nhất là tôn siáo chỉ dạu trí tuệ tối thượng, luân lú 
0à sự thanh tịnh tâm trí; 0à 

- Triết lú oï đại nhất là triết lú trình bầu kiến thức được phân tách 
oà lối sống thực tiễn không tùu thuộc uào lú thuyết ouà niềm tin 
không thôi. 

Lối sống này không ngăn cấm ai đọc và học các giáo lý của 
các tôn giáo khác. Không có cuồng tín trong lối sống này. Kẻ 
cuồng tín không thể hướng dẫn bằng lý luận và cả đến bằng 
nguyên tắc khoa học để quan sát và phân tách. Cho nên các 
tín đồ của phương pháp này được phú cho một tâm hồn cởi 
mở và không lệ thuộc vào ai để phát triển tinh thần. 


Nếu bạn lưu ý học hỏi một chút nữa về quy tắc luân lý đạo 
đức và về huấn luyện tâm trí do giáo lý này trình bầy, bạn 
phải xem lại những điều bạn hiểu lầm trước đây về lối sống. 
Ta không nên vội phê phán bất cứ lối sống đặc biệt nào bằng 
cách chỉ nhìn vào một vài khía cạnh trong việc thực hành có 
tính cách sùng bái, truyền thống và xúc động. Thay vào, bao 
giờ ta cũng phải nghiên cứu sâu xa và thấu triệt giáo lý căn 
bản của các thầy. 


TRÍ THÔNG MINH CỦA CON NGƯỜI ĐÁNG CA 
NGỢI 


Thay vì đặt định mệnh của con người dưới quyền kiểm soát 
độc đoán của một cơ cấu bên ngoài nào đó và phải lệ thuộc 
vào sức mạnh tối thượng ấy thì đường lối sống này đem lại địa 
vị cho nhân loại. Lối sống đó cho con người cái thông minh, 
đúng với quyền được hưởng của họ. Lối sống đó dạy con 
người làm sao trau đổi tiềm lúc ẩn kín trong con người. 

Vị thầy này dạy chúng ta làm sao phục vụ người khác không 
vị kỷ. Những ai theo lối sống đó tiết giảm tội lỗi không sợ hãi 
loại chúng sinh vô hình nào đó trả thù chỉ mang đau khổ lại 


15 


cho chúng sinh. Động cơ thúc đẩy làm điều thiện để giúp đỡ kẻ 
khác không phải là làm vừa lòng một đấng siêu nhiên nào đó 
với mong ước cuối cùng được tưởng thuởng nhưng là do lòng 
từ bi phát xuất để giải thoát các đau khổ. 

Theo lối sống này chúng ta có thể tìm thấy một phương pháp 
từ tâm và trí tuệ toàn hảo. Chúng ta có thể đạt được trí tuệ tột 
đỉnh bằng hiểu biết và không phải bằng 'khám phá'. Chúng ta 
có thể đạt được sự chuộc tội mà không cần phải nhờ đến sự giúp 
đỡ của một đấng được uỷ quyền để chịu tội thế cho. Chúng ta 
có thể đạt được sự cứu rỗi ngay trong đời sống hiện tiền bằng 
sự rèn luyện sáng suốt của chính khả năng của chúng ta mà 
không cần phải đợi đến kiếp sau. 


Lối sống này dạy con người không phải là vì tôn giáo nhưng 
tôn giáo là vì con người (nhân loại). Không trí thành nô lệ cho 
một tôn giáo đặc biệt nào cả, con người phải sử dụng tôn giáo 
để được tốt đẹp hơn và để giải thoát. Nói một cách khác, con 
người thực hành phương pháp này như một chúng sinh cao quý 
không cần phải chịu đau đớn dưới danh nghĩa một hình thái 
của niềm tin nào cả. Lối sống này không cấm có những thú vưi 
nhục dục trong chiều hướng phải chẳng và khả kính nếu đường 
lối này được thực thi trong phạm vi những nguyên tắc cao quý 
được chấp nhận. 


CÓ THỂ ĐƯỢC KHÔNG? 

- Không tin uào bất tử, con người có thể đạt được lòng tin cậu uào 
đời sống uà luân thường đạo lú không? 

- Không cẩn sự giúp đỡ của một chúc quyển hau nhà ban hành luật 
tối cao nào đó, con người có trở nên sau thẳng công bằng không? 

- Không nehi thức 0à nnehi lễ con người có thể có một đời sống cao 
thượng không? 


16 


- Không niềm tin 0à tín ngưỡng xúc cảm, con nieười có thể có tmột 
đời sống cao thượng không? 


- Không ÿ lại uào một đấng siêu nhiên con người có thể đạt được 
sự giải thoát cuối càng không? 


-Không chịu ñau đớn qua những sự hành xác tôn giáo con Igười 
có thể giải thoát được không? 


- Không tạo lo sợ trong đầu óc, con người có thểtheo những euuên 
tắc cao quý không? 


- Không dùng súc mạnh để dọa nạt người khác, chúng ta có thể 
trình bàu lối sống chính đáng không? 


- Không sử dụng đến tín ngưỡng dị oan 0à các giáo điêu, có thể 
thuuết phục được quần chúng sống một đời sống thanh tịnh không? 


- Con neười có thể hiểu rõ giá trị một đời sống có nghia lú không 
cẩn phải theo thuuết thần thoại, huuển bí, thần thông siêu nhiên 0à 
các thủ đoạn của các thầu tu không? 


-- Được, vị sáng lập ra lối sống cao quý này trả lời. Những 
mục đích đó có thể đạt được bằng cách phục vụ vị tha, thanh 
tịnh, kỷ luật và trí tuệ. 


Sự nhận thức rõ về luật nhân quả như đã được giải thích bởi 
vị thầy này làm sáng tỏ và giúp giải quyết những khó khăn, 
khổ đau của con người, cái huyền bí' của số phận và định 
mệnh, và trên tất cả cái không đồng đều của nhân loại. Qua 
sự hiểu biết của định luật vũ trụ, ta có thể đạt được an ủi, hy 
vọng, tự tin vào sức mình và tỉnh thần can đảm. 

Lối sống chính đáng là đường lối của sức mạnh tân tiến vĩ 
đại và giàu có nhất của con người mà thế giới chưa từng biết 
đến. Đường lối này có một lịch sử đáng kể đạt được về nghệ 
thuật, văn chương, triết lý, đạo đức và trong các cơ quan xã 
hội và giáo dục. Trong các địa hạt này, qua tiến trình các thế 
kỷ, các dân tộc thực thi lối sống này đã đạt được thắng lợi. 


17 


Ngay từ lúc bắt đầu lối sống kêu gọi cực kỳ mạnh mẽ các nhà 
trí thức. Lịch sử của thông điệp này được viết nhân danh tình 
huynh đệ và thiện chí. Quan niệm về đời sống và thế giới thay 
đổi từ ngày học thuyết này được giảng dạy. 


Lối sống cao thượng này không phải hoạch định trong thiên 
đường nhưng được nuôi dưỡng trong tâm trí con người. Nó 
được sinh ra trong một tiến trình thực nghiệm lâu dài. Đó là 
một phương pháp để nghiên cứu, thực hành, và chứng nghiệm 
kết quả lúc kết thực. Nó đóng góp cho một đường lối cao thượng 
của đời sống cổ nhất và cũng tân tiến nhất. Giáo lý của lối sống 
này về các thuyết nguyên nhân, tương đối, ý thực - dữ kiện, 
thực dụng, tầm quan trọng về luân lý, sự không tin tưởng vào 
một linh hồn cố định, sự không quan tâm đến một Thượng Đế 
sáng tạo, thiên đường bất diệt và địa ngục trường cửu, sự bác 
bỏ các nghi thức và lời kêu gọi đến kinh nghiệm bản thân của 
chính ta, tất cả đều nhằm đến yêu sách ưu việt cho hiện đại. 


ĐỜI SỐNG CAO THƯỢNG TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI. 

Phải có mọi đức tính đòi hỏi của lối sống hữu lý thích hợp cho 
thế giới hiện tại và tương lai. Sẽ lợi lạc cho bất cứ ai nghiên cứu 
và nhận thức được giá trị lối sống này trong thế giới hiện đại. 
Phải thừa nhận lối sống này còn khoa học hơn chính khoa học 
và cấp tiến hơn những yếu tố cấp tiến được biết đến trong việc 
phát triển tỉnh thần. Nó là một phương tiện hữu hiệu nhất trong 
những phương tiện để duy trì hòa bình thế giới, hài hòa và hiểu 
biết. 


KHÔNG KỲ THỊ 

Lối sống này là lối sống trước tiên chống lại hệ thống giai cấp 
hèn hạ. Nó dạy nhân loại chấp nhận cơ hội đồng đều cho tất cả 
mọi người, ai ai cũng phải được chú ý đến trong tất cả các nghề 


18 


nghiệp của đời sống. Lối sống này, cũng đầu tiên, cho tự do 
cho phụ nữ học hỏi và thực hành để mở mang tỉnh thần. 


Đức Đại Đạo Sư tuyên bố cửa thành công và thịnh vượng mở 
cho tất cả mọi người, trong mọi giai đoạn của cuộc đời dù thấp 
dù cao, thánh thiện hay tội phạm, cho tất cả ai muốn tìm và 
khao khát được toàn hảo. Ngài không làm các đệ tử Ngài 
thành nô lệ cho Ngài và cho Giáo lý của Ngài nhưng cho các 
đệ tử hoàn toàn tự do tư tưởng và nghiên cứu để đạt tự tin cho 
chính mình. 

Hệ thống đó sắp xếp chúng sinh thành tinh thần và vật chất 
luôn luôn trong trạng thái thay đổi, không giữ nguyên trong 
hai lúc liên tiếp. Tĩnh thần và vật chất trỗi lên rồi tàn đi và cái 
chu kỳ không ngưng nghỉ cứ tiếp tục. Cho nên không cái gì sẽ 
thường còn bất kỳ là ở trong thế giới này hay ở đâu trong vũ 
trụ. Vì lẽ mọi thứ hiện hữu trong vũ trụ không là gì cả mà là 
một hổn hợp của những yếu tố và năng lượng thì lẽ di nhiên 
những thứ này, một ngày nào đó, sẽ tan rã và biến đi. Giáo lý 
này cũng dạy chúng ta, mọi thứ hợp thành hiện hữu phải thay 
đổi và mâu thuẫn vì điều kiện trần thế. 

Nguyên tắc chính giới thiệu về lối sống này không phải là 
những điều răn. Bằng cách giữ các giới luật như không Giết 
hại, Trộm cướp, Tà dâm, Nói dối, Rượu và Ma túy, nguyên 
nhân đưa đến cuồng đại và thiếu quan tâm, các người theo lối 
sống cao thượng này có thể tự mình thanh tịnh hóa qua những 
tư tưởng lương thiện, ngôn ngữ lành mạnh, hành động đức 
hạnh, và bằng cách sống hài hòa với người khác hay bằng cách 
để người khác sống an lạc. 


MỤC ĐÍCH CỦA CHÚNG TÔI 


Mục đích của chúng tôi phát hành cuốn sách nhỏ này là để 
soi sáng mọi người làm sao tìm được an lạc nội tâm, hạnh 


19 


phúc, và thực hành đời sống cao quý của mình với niềm nhận 
thức vững chắc. Chúng tôi khuyến khích mọi người hãy thực 
hành đúng lối sống của mình nếu chân lý, an lạc, hạnh phúc, trí 
tuệ và cứu rỗi có thể tìm thấy trong lối sống đó. Điều chúng tôi 
muốn là mỗi người sống một cuộc đời đáng kính không tổn 
thương đến phẩm cách bẩm sinh của con người. 


Tóm lại, lối sống này có thể là câu trả lời cho nhiều vấn đề tinh 
thần và nhân tính của quý bạn. Nó có thể đưa đến một sự thúc 
đẩy và chiều hướng mới mẻ về lối suy nghi trên vấn đề thành 
tâm và triết lý. Nó cũng có thể giúp quý bạn hiểu lối sống của 
chính quý bạn. Qúy bạn cũng có thể tìm thấy nơi đây cách 
hướng dẫn tinh thần trong thế giới hiện đại hết sức là cần thiết. 


Rõ ràng là Giáo lý này mang lại cho thế giới, một tỉnh thần 
mới, một niềm hy vọng mới, một con đường mới, chân lý và sự 
cần thiết đương nhiên tại khắp nơi trong hiện tại cũng như trong 
quá khứ. Lối sống đề cập nơi đây là Phật Giáo và vị khai sáng 
không ai khác hơn là Đức Phật Cồ-Đàm - Đấng Giác Ngộ. 

Cho dù mục đích đời sống của bạn như thế nào, chúng tôi xin 
mời bạn hãy nhìn kỹ lối sống này và những lý tưởng này dẫn 
giải bởi người sáng tạo ra nó. Chúng tôi sẵn sàng giúp quý bạn 
tìm chân lý. Vì thế, xin đừng thiên vị, tránh thành kiến trong 
tôn giáo, hãy đem nỗ lực cao quý của mình để tìm chân lý tối 
hậu và mục đích của cuộc đời. Mục đích của cuộc đời chính là 
tìm ra 0uiệc chấm dứt sự au khổ uề thể xác 0uà tỉnh thần. 


œ-#-& 


20 


21 


THE AIM AND WAY OL LIFE 


Venerable Sri Dhamrnaanandia Mahathera 


As human beings we must have an aim in our life. A person 
not observing a righteous way of life will never find the aim of 
life and ¡if he does not uphold some noble principles he can even 
become a danger to society. No doubts scientists and 
psychologists have widened our intellectual horizon, but they 
have not likewise been able to give us a purpose in life, which 
only noble principles could do. 


Religion also originally developed as humanism to uphold 
humane qualities. Later, it was introduced as a divine law. 
However, a noble way of life is needed to maintain our human 
values and dignity. The noble of life to be discussed here is a 
proven method wherein by cultivating the mind one could gain 
supreme wisdom. 


Countries in which attempts were made to supplant the noble 
principles of religion with socialism or materialism have been 
proved to be modern day failures. It is apparent that human 
beings must have some noble principles to gain confidence in 
liíe. 


Human beings must choose a rational and meaningful way of 
life based on their firm convicHon and not one founded on mere 
mythological beliefs, traditional practices and theories. One 
should not force anyone to accept any particular religious laws 
nor exploit his or her sake of poverty, illiteracy or emotions to 
induce that person to accept their beliefs. 


22 


A person should be free to choose a reasonable way of life 
according to his or her understanding capacity. Following a 
religion blindly only abuses human ¡intelligence and dignity. 
Human beings have common sense to distinguish between 
ripht and wrong. They can adapt themselves to changing 
circumstances. They should therefore choose a respectable 
way Of life that is suitable and one that measures up to their 
expectations. They must be properly guided in this respect 
and then given a chance to decide for themselves without 
reCOurse to any form of coercion. 


THE MIDDLE-WAY 


The noble way of life that is being introduced here is a 
practical educational system of mental culture known to the 
world some twenty five centuries ago. the founder of this way 
of life was a most enlightened and compassionate teacher. 
This method 1s also variously known as the Middle-Path, a 
riphteous way of life, an ethico-philosophical system, a do-it- 
yourself method and also can be introduced as a path of 
freedom and reason. It teaches us to do three things; namely, 
to refrain from doing bad deeds, to be of some service to 
others and to maintain a healthy pure mind. 


This message ¡is very meaningful and practical. Yet, people 
experience difficulties when they try to put them into practice. 
The reason for this ¡is due to their own inherent human 
weaknesses. The moral conduct of human beings plays a most 
Important part in this way of life. Its great teacher once said, 
"My teaching is not to come and believe but to practise". It 
encourages people to study the teachings fully to allow them 
to judge for themselves whether they should accept the 
teachings or not. No one is asked to come and accept this way 
of lie without first having had an understanding of its 


23 


teachings. 


Superfluous rites and rituals, and animal sacrifices have no 
sipnificance in this noble way of life. Superstitious beliefs, fear 
of supernatural beings and secret doctrines are not encouraged. 
People have the liberty to investigate for themselves the 
teachings and to ask questions so as to clear their doubts. 
According to the teacher of this way of life, one should not 
believe help one to bear anything merely because the founder 
of this noble method to be a great sage or because ¡it had all 
along been traditionally accepted by many; but only by 
reasoning and common sense can one decide to accept it. This 
teacher also advises any one not to accept nor to reject anything 
hasHly on impulse but to imnvestigate it thoroughly before 
coming to a final decision. 


NOBLE PATH 


The noble eight-fold path taught ¡in this way of life is Perfect- 
understanding, Perfect-thought, Perfect-speech, Perfect-action, 
Perfect-livelihood, Perfect-effort, lPerfectamindfulness and 
Perfect-concentration. (Dr. Rhys Davids, English well known 
Orientalist said: "Buddhist or not Buddhist, I have examined 
every one of the great religious systems of the world, and in 
none of them have I found anything to surpass, in beauty and 
comprehensiveness, the Noble Eightfold Path and The Four 
Noble Truth of the Buddha. I am content to shape my life 
according to the path”.) 


This unique middle path is a code of morality which paves the 
way for people to lead a noble and peaceful life. 


The Middle Path is neither a metaphysical nor a ritualistic 
path; it is neither dogmatism nor skepticism; neither self- 
indulgence nor self-torture; neither eternalism nor nihilism; 


244 


neither a law given by some divine authority nor a mere 
Imagination of man. It is a path of Enlightenment, a means of 
deliverance from suffering of unsatisfactoriness. This way of 
life rejects the idea that human beings are sufferings today 
because their original sins. Every living thing, including plant 
lie, experiences suffering. Every person carries his or her 
merits and demerits individually. Human beings are solely 
responsible for their own pain or pleasure. 


One who follows the middle path should find real peace and 
happiness. One should be able to lead a respectable life 
without being a slave to any form of belief, thus contributing 
to one's peace and happiness by living in complete harmony 
with others and the environmert. 


REAP WHAT YOU SOW 


This way of life satisfies humanity's most profound and lofty 
aspirations. Yet it is able to the stress and strain of every day 
life, besides giving a purpose to life. It does not instill fear in 
people. Good begets good and bad begets bad. Every action 
has its reaction. These are universal laws. This way of life fully 
agrees with these fundamertal laws and people have to abide 
by them and 'reap what you sow.. 


People perpetrate evil deeds out of greed, anger and 
Ipnorance. Such weaknesses can only be overcome through 
self-realisaion. The fortunes and misfortunes people 
experience ¡n this world are not due to some external 
influences but to the good and bad actions, words and deeds 
they themselves had previously committed. For this very 
reason, the teaching says: "We are the results of what we were, 
and we will be the results of what we are”. That means we are 
responsible for everything im our life. 


25 


Forgiveness of sin is not acknowledged in this way of life. Qne 
1s solely responsible for one's own actions, good or bad. If one 
has committed evil, one has to face up to the consequences. The 
only way to purge the mind of evil is to do only good. lt is onÌy 
through a long process of mental training that the mind could 
become purified. 


This way of life teaches that death is not the end of life. A 
living being is just a bundle of energies holding the elements 
together. The physical death of a beïng is Just an interlude ïn the 
repeated cycle of birth and death. Therefore, a being not the 
same and not the different' continues to live, life after life, until 
the aim of life is finally attained. 


According to this teaching, cause and effect play a very 
Important part in our lives. In a cycle of cause and effect, a first 
cause in inconceivable for the cause ever becomes the effect, 
and the effect in turn becomes the cause. Everything that exists 
1s interdependert. 


A GREAT TEACHER 


The founder of this unique method ¡s not a myth but a Great 
Teacher who actually lived ¡in this world. He never tried to 
present himself as a supernatural being but as a human being 
who had himself realised the absolute truth: the cosmic of 
universal law, the secret of life and the real cause of suffering 
and happiness. He makes no claim to divinity. 


Today, this teacher is not only honoured by hundreds of 
millions of his followers but also by the culture people and 
Iintellectuals throughout the world. Although this Noble Man, 
this Liberator, this Social Reformer, this Democrat and Inspirer 
had passed away, he left behind a noble message for humanity 
to follow in order to eliminate human suffering, misery, fear, 


26 


worry and unsatisfactoriness. From his message one can gain 
happiness in this life and in the life hereafter: The ultimate 
liberation of all human suffering. 


This great teacher comforted the bereaved. He helped the 
poor who were neglected. He ennobled the lives of the 
deluded and purified the lives of criminals. He consoled the 
weak, united the divided, enlightened the ignorant, clarified 
the doubts of mystics, elevated those debased and dignified 
the noble. Both the rích and the poor, the saintly and the 
criminal loved him. Despotic or Righteous Kings, famous or 
obscure princes and nobles, generous or stingy millionaires, 
haughty or intelligent scholars, and destitutes, paupers, 
down-trodden scavengers, wicked murderers, cannibals, 
despised courtesans - all benefited by his noble way of life, 
wisdom and compassion. 


His noble example is a source of inspiration to all. His serene 
and peaceful countenance was indeed soothing to the 
troubled. His message of peace and tolerance was welcomed 
by all with indescribable joy and was of lasting benefit to 
everyone who had the good fortune to hear and practise it. 
His iron will, profound wisdom, universal love, boundless 
compassion, selfless service, brave renunciation, períect 
purity, magnetic personality, exemplary methods employed 
to introduce his teachings and his final success - all these 
factors have inspired about one fifth of the population of the 
world today to hail and honour this teacher as their supreme 
master. 


This noble teacher sacrificed his worldly pleasures for the 
sake of suffering humanity to seek the Truth and to show the 
path of deliverance from suffering. He visited the poor people 
whilst kings and ministers had to visit him. After his 
enlightenment he had dedicated 45 years of his life for guiding 
deluded human beings to lead meaningful, respectable and 


⁄2⁄4 


peaceful lives. 


This great teacher feared none nor diịd he instill fear in others. 
This is one quality that should be cultivated by all in this war- 
torn world of ours where the most precious thing - liíe - is 
sacrificed at the alter of brute force and where armaments are 
creating fear, tension and hatred. He also did not create 
temptations of sensual pleasure as a means to introduce his 
noble way of life. 


He was the perfect scientist in the study of life; the perfect 
psychologist who analysed the nature of the mind to the extent 
that his teaching was acclaimed as a scientific method. modern 
scientific discoveries never come in conflict with his teaching. 


To great philosophers and unbiased thinkers, he ¡is a teacher 
who understood worldly conditions ín its proper perspective. 
To moralists his teaching was the highest code of discipline. He 
symbolizes perfection. 'He was the perfect model of all the 
virtues he preached'. To rationalists, he the most liberal- 
minded noble teacher. To free-thinkers, he is a teacher who 
encouraged people to think independently to find out the truth. 
To agnostics, he is a very gentle and understanding teacher 
who guided humanity. 


He was no doubt the most persuasive of all the great teachers. 
He never used compulsion of fear as a means of gaining 
converts. He has introduced a noble way of life without even 
attacking a religious label to ¡t. What he wanted was to see 
people living in harmony as cultured, harmless and contented 
human beings by upholding his noble advice. 


He was the humble servant of humanity, unperturbed by 
either praise or blame. He did not ask people to come and 
worship him or pray to him ïn order to gain salvation. He did 
not introduce his message by means of charismatic techniques 
or so called miraculous powers but by educating and 


28 


convincing the public. 


PEACE, HAPPINESS AND SALVATION 


Today, the message of peace of this Great Universal Teacher 
1s more important than ever before particularly at a time when 
human beings are intoxicated with power, greed, jealousy, 
pride and craving for world domination. 


This teacher was born to this world to dispel the darkness of 
Ipnorance, and to save the world from its ills. It is common 
knowledge that throughout the world many people continue 
to live without practising any form of noble life. However, If 
the would only make an effort to study and understand what 
this great Teacher had taught, they could clarify their doubts, 
and be convinced of his teaching that could best contribute to 
find the aim of life. 


Whether one believes in him or not, his teaching had a 
profound effect on all people. Hs message was spread 
without any violence. lt is a significant fact that not a single 
đrop of blood had ever been shed ïn its name. This is indeed 
a most remarkable record in world history which could be 
written in letters of gold. This teaching illuminates the way by 
whích humanity could cros from a world of 
unsatisfactoriness to a world of light, love, peace, and 
happiness. 


The twenty five century old teaching of this great teacher is 
strong enough to face any challenge without flinching or 
having the need to reinterpret its original doctrines; because 
the doctrine he preached is for all time and is the absolute 
truth. 


The teaching considers virtue as one of the prerequisites for 
the attainment of liberation from worldly suffering. The other 


29 


Prerequisite is wisdom. Virtue is like a vehicle that brings one 
up to the gate of liberation, but the actual key that opens the 
gate is wisdom. 


HEAVENLY BLISS 


The followers of this way of life do not regard themselves as 
the chosen people to gain heavenly bliss. They believe that a 
person creates his or her own hell and heaven depending on 
that person's conduct and way of life. Sufferings ¡in hell or 
heavenly bliss also can be experienced in this earthly life itself 
Iinstead of in the life hereafter, as is commonly believed. 


This noble teacher never preached by frightening people with 
hell fñire or with alluring everlasting heavenly life, but only by 
revealing the true nature of life and the universe. According to 
his teaching, anyone can enjoy heavenly bliss so long as one 
leads a righteous way of life. Heaven is not reserved for any 
particular group in a religious community. lt is open to all - 
anyone who leads a noble life. 


Tolerance, patience and understanding are considered virtues 
in his teaching. In addition, loving kindness, compassion and 
sympathy towards others are not confined to human beings but 
also extended to all living beings - since destruction of life, be it 
human or animail, is cruel and unjust, and ¡is against the 
teaching of this great teacher. 


For harmony 's sake this teacher also advises his followers to 
respect other people's view and to accept the truth wherever it 
may be. He advocated tolerance towards traditions and cultural 
practices of others if they are harmless. 


30 
WAY OFE LIFE 


This way of life is clear, reasonable and gives complete 
answers to all important questions and problems about life. It 
provides a solid foundation for helping humanity towards 
building a positive and better way of life. 


This method does not divide humanity into two groups, the 
"saved” and the "lost” As a civilised and understanding 
system, it teaches us how to tame the wild and refine the 
tamed. 


Followers of this way of life do not indulge ¡in petitional 
prayer. They believe in the importance of self-exertion and in 
the efficacy of meditation for self-conquest, self-control, self- 
purification and enlightenment. Meditation serves as a tonic 
for the body as well as the mind. 


ONE CAN MOULD ONES LIFE 


This method contends that mind ¡s the all powerful force - 
the creator and destroyer of humankind as well as the 
architect of humanity's fate. Therefore, one should be capable 
of moulding anything ïf only one knows how to develop and 
make proper use of the mind. 


In fact, this way of life has been an admirable beacon of light 
rađiating on the hill for guiding humanity to fulfill the aim of 
life. Through this method people can dispel the darkness of 
Ipnorance. By following the guidance given ïn this way of life, 
people learn how to use their le to the fullest to be 
meaningful. It ¡is true that the world today ¡s riddled with 
racial, political, religious, communal and ¡deological 
differences. To solve these complex problems, people must 
exercise the spirit of benevolence and tolerance towards each 
other. This noble method ¡inculcates ethical-moral co- 


31 


operation for the universal good. Humanity must realise that 
spiritual development is more ¡important than material 
development for human happiness. Truth service, charity and 
love must be practised 1f this world is to be turned into a better 
place for us to live. 


ACTUALITY 
Thịis liberal teacher through his enlightenment declared that: 


- The greatest virtue ¡is that gained in the cultivation of 
universal love; 


- The supreme happiness is happiness derived from mental 
calmness; 


- The absolute truth is acquired throuph the understanding of 
the causes of human suffering; 


- The highest religion is one that teaches supreme wisdom, 
morality and mental purification; and 


- The greatest philosophy that ¡ntroduces analytical 
knowledge and a practical way of life without depending on 
theories and mere beliefs. 


This way of life does not obstruct anyone from reading and 
learning the teachings of other religions. It has no place for 
fanaticism. A fanatic cannot be guided by reason or even by the 
scientific principle of observation and analysis. Therefore, the 
followers of this method are endowed with an open mind and 
are not subservient to anyone for spiritual developmernt. 


Tf you care to learn a little more about the moral code of ethics 
and mental training which this teaching has to offer, you might 
have to review any previous misunderstandings you would 
have had about this way of life. One should not pre-judge any 
particular way of life by just looking at certain aspects of 


32 


devotional, traditional and emotional practices. Instead, one 
should always try to make an in-depth study and understand 
the fundamental teachings of the teachers. 


CREDLT TO HUMAN INTELLIGENCE 


Instead of placing human đestiny under the arbitrary control 
of an unknown external agency and becoming subservient to 
such a supreme power, this way of life has raised the status of 
humanity. It accorded human beings the intelligence that 1s 
their just due. It taught people how to cultivate their 
submerged human potential. 


This teacher tells us how to render selfless service to others. 
Those who follow this way of life abstain from evil not out of 
fear or retribution from some unseen being but out of self- 
realisation that evil would only bring about suffering to living 
beings. Their motive of doïng good to help others is done not 
to please any supreme being in expectation of an ultimate 
reward, but out of feelings of compassion towards them in 
order to release them from their sufferings. 


In this way of life we can find a method to perfect goodness 
and wisdom. We can achieve the highest wisdom through 
realisation and not Trevelation'. We can attain redemption 
without the assistance of a vicarious redeemer. We can gain 
salvation within this life-time by the judicious exercise of our 
own faculties without waiting for the life hereafter. 


This way of life teaches that human beings are not for 
religion but that religion is for humanity. Without becoming 
slaves to any particular religion, human beings must make use 
Of religion for their betterment and liberation. In other words, 
people can practise this method as noble human beings 
without having to undergo sufferings in the name of any form 


33 


of belief. This way of life does not prohibit the experiencing of 
sensual pleasures in a reasonable and respectable way 1Í it is 
conducted within the bounds of accepted noble principles. 


IS II POSSIBLE? 


- Without belief in immortality can people gain confidence in 
life and be moral? 


- Without help from any supreme authority and law-giver can 
people become righteous? 


- Without rites and rituals can people lead a noble way of life? 


- Without emotional faith and beliefs can people lead a noble 
life? 

- Without depending on supernatural being can people gain 
their final salvation? 


- Without suffering through certain religious penances can 
people attain liberation? 


- Without creating fear in the mind can people follow certain 
noble principles? 

- Without using force to threaten others, can we introduce a 
proper way of life? 

- Without resorting to superstitious beliefs and dogmas 1s it 
pOossible to convince the masses to lead a pure life? 


- Can people appreciate a meaningful life without following 
mysticism, occultism, supernatural powers and priestcraft? 


Yes, said the founder of this noble way of life. These ends 
could be attained by altruistic service, by purity, discipline and 
wisdom. 


The realisation of the law of cause and effect as explained by 


34 


this teacher clarifies and helps to solve the problems of human 
sufferings, the 'mystery' of fate and predestination, and above 
all the inequality of humanity. Through understanding of this 
universal law, one can gain consolation, hope, self-reliance 
and moral courage. 


Thịis righteous of way of life is one of the greatest and richest 
human civilising forces that the world has ever known. lt has 
a notable history of achievement in art, literature, philosophy, 
ethics and in the social and educational institutions which, in 
the course of centuries, has brought into being among the 
nations whose allegiance it had won. From the very outset, it 
appealed most strongly to the intellectuals. It was this way of 
life that first called architecture into the service of noble life. 
The history of this message was written in the name of 
brotherhood and goodwill. The concept of life and the world 
changed from the day that this doctrine was preached. 


This noble way of lie was not planned ¡in heaven but 
nurtured in the purified human mind. It was born in a long 
experimental process. This is a method to study, to practise, 
and to experience the results in the end. Its contribution to a 
real noble way of life is most ancient and yet most modern. Its 
teaching of causation, its relativism, doctrine of sense-data, 
pragmatism, its emphasis on morals, its disbelief in any 
permanent soul, its unconcern about a creator God, eternal 
heaven and eternal hell, its denial of rituals and its appeal to 
one's own experience, all tend to establish its superior claim 
to modernity. 


NOBLE LIFEIN A MODERN SOCTIETY 


It has every quality required of a rational way of life to fit 
into the present and future world. It will be beneficial for 
anyone to study and to appreciate it in the modern world. lt 


35 


1s acknowledged to be more scientific than science itself and 
more progressive than all the known progressive elements in 
spiritual developmert. It is one of the most effective means for 
the maintenance of world peace, harmony and understanding. 


NO DISCRIMINATION 


It was this way of life which was the first to revolt against the 
degrading caste system. lt taught humanity to accord equal 
opportunities for all to distinguish themselves in every walk of 
lie. This way of life was also the first in giving freedom to 
women to study and to practse to achieve spiritual 
development. 


The Great Teacher declared that the gates to success and 
Prosperity are open to all, in every stage of life whether high or 
low, saintly or criminal, who would care to seek and aspire for 
perfecion. He did not make his followers slaves either to 
himself or to his teachings but instead granted them complete 
freedom of thought and investigation to gain self-confidence 
for themselves. 


This system classifies living beings into mind and matter 
which are in a state of constant change, not remaining the same 
for two consecutive moments. Mind and matter arise and 
perish and the continuous cycle goes on. Therefore nothing will 
remain permanently either in this world of elsewhere in the 
universe. Because everything which exists in the universe is 
nothing but a combination of elements and energies, it is quite 
natural that these things will one day disintegrate and 
disappear. This teaching also tells us that every existing 
component thing is subject to change and conflict because of 
worldly conditions. 


The main principles recommended in this way of life are not 


36 


commandments. By observing precepts such as abstaining 
from Killing, Stealing, Sexual Misconduct, Telling Lies, and 
Taking drinks and drugs which cause infatuation and 
heedlessness, the followers of this noble way of life can purify 
themselves through good thoughts, good speech, and good 
action, and thereby living in harmony with others or by 
allowing others also to live peacefully. 


OUR AIM 


Our aim in publishing this booklet is to enlighten people on 
how to seek inner peace and happiness and to practise their 
own noble way of life with firm conviction. We encourage 
people to practise their own way of life properly If truth, 
peace, happiness, wisdom and salvation can be found in it. 
What we want is for everyone to lead a respectable life 
without abusing one's innate human dignity. 


In fact, this way of life may be the answer to many of your 
spiritual and human problems. Ït may give fresh impetus and 
direction to your way of thinking on devotional and 
philosophical matters. It may also help you to understand 
your own way of liíe. You may find here the spiritual 
guidance the modern world badly needs. 


This teaching brought into the world a new spirit, a new 
hope, a new path, the truth and necessity of which is evident 
everywhere and felt today as it was in days of old. The way of 
life referred to here ¡is Buddhism and its founder is none other 
than Gautama the Buddha - the Enlightened One. 


Whatever may be your purpose in life, we invite you to take 
a closer look at this way of life and the ideals expounded by 
1ts founder. We are ready to help you in your search for truth. 
Therefore, be unbiased, avoid religious prejudices in your 


3Z 


noble endeavour to find the ultimate truth and the aim of life. 
The aim of life is nothing but finding the end of physical and 
mental suffering. 


œ-#-& 


38 


Pháp thí thắng mọi thí 
Sqbbadanatmn dharmtmadanam JinaFi 


SÁCH ẤN TỐNG 


KHÔNG BÁN 


39 


